Sakar murli ngày 6 tháng 8 năm 2024 


Trọng tâm: 


Con ngọt ngào, hãy ngưng thực hiện hành động tội lỗi bởi vì giờ 
con phải bắt đầu kỷ nguyên mà không hành động tội lỗi nào được 
thực hiện. 

Câu hỏi: 


Mỗi một đứa con Brahmin chắc chắn nên noi theo gương Cha 
theo cách nào? 


Trả lời: 


Giống. như đích thân Người Cha trở thành Người Thầy và dạy cho 
con, vì thế mỗi người các con phải trở thành người thầy giống 
như Người Cha. Con phải dạy cho người khác bất cứ điều gì con 
học được. Con là giáo viên, là con của Người Thầy, và cũng là 
satguru, con của Satguru. Con phải thiết lập nên vùng đất của sự 
thật. Con đang ngồi trên con thuyền của sự thật. Con thuyền của 
con có thể chòng chành nhưng nó không thể chìm. 


Om shanti 


Người Cha tâm linh ngồi đây và có cuộc trò chuyện từ tim đến 
tìm với các con. Người nói chuyện với các con, những linh hồn, 
bởi vì đây là kiến thức mới. Kiến thức này là mới. Đây là việc học 
để thay đổi từ con người thành thánh thần. Ai đang dạy cho con 
kiến thức này? Con biết rằng chính là Người Cha tâm linh đang 
dạy cho con thông qua Brahma. Con đừng nên quên đi điều này. 
Người là Người Cha, rồi sau đó Người dạy cho con. Vì thế, Người 
cũng là Người Thầy. Con cũng biết rằng con đang học cho thế 
giới mới. Con nên có niềm tin trong mỗi một khía cạnh. Chỉ một 


Người Cha dạy cho con, cho thế giới mới. Điều chính yếu đó là 


Người Cha. Người Cha đang trao những lời dạy này thông qua 
Brahma. Người sẽ trao những lời dạy thông qua ai đó. Cũng được 
nhớ đến rằng Thượng Đế dạy Raja yoga thông qua Brahma. 
Người thiết lập nên lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cữu 
thông qua Brahma. Lối sống thánh thần ấy giờ đây không còn tồn 
tại. Bây giờ đây là thời kỳ sắt. Vì thế, điều này chứng minh rằng 
thiên đường đang được thiết lập. Chỉ có những người thuộc về lối 
sống thánh thần ở trong thiên đường. Sẽ không có nhiều lối sống 
tôn giáo. Nghĩa là sự hủy diệt sẽ diễn ra bởi vì không có những 
lối sống tôn giáo khác trong thời kỳ vàng. Những điều này ở 
trong trí tuệ của các con. Giờ đây có vô số tôn giáo lối sống. Giờ 
đây Người Cha đang làm cho con trở thành thánh thần từ con 
người. Bởi vì bây giờ là thời kỳ chuyển giao. Đây là điều thật dễ 
dàng để giải thích. Người ta cũng thể hiện sự thiết lập diễn ra 
thông qua Brahma trong bức tranh Trimurti của họ. Bức tranh 
nói về điều gì? Chắc chắn đó sẽ là sự thiết lập nên thế giới mới. 
Nó không thể nào là sự thiết lập nên thế giới cũ. Con có niềm tin 
rằng chỉ những vị thần với đức hạnh thánh thiện mới cư ngụ 
trong thế giới mới. Chúng ta cũng phải hấp thu các đức hạnh 
thánh thiện trong khi chúng ta đang sống ở nhà cùng với gia đình 
của chúng ta. Trước hết, chúng ta phải chinh phục sắc dục và trở 
nên không thói tật. Ngày hôm qua, chúng ta còn đi đến trước 
hình ảnh của những vị thần kia và nói, quý vị, hoàn toàn không 
thói tật, trong khi chúng tôi thì xấu xa thói tật. Chúng ta sẽ cảm 
thấy mình xấu xa thói tật bởi vì chúng ta từng dính dán vào thói 


tật. Giờ đây, Người Cha nói, con phải trở nên không thói tật, 


giống như những vị thần kia. Con cũng phải hấp thu các đức 
hạnh thánh thiện. Nếu con có thói tật, sắc dục, tức giận, v.v.., thì 
con không thể nào được bảo là có những đức hạnh thánh thiện. 
Dính dán vào thói tật, trở nên tức giận, thì đó đều là những dấu 
vết quỷ. Liệu thánh thần có tham lam không? Năm thói hư tật 
xấu thì không tồn tại ở đó. Đây là thế giới của Ravan. Ravan được 
sinh ra vào lúc chuyển giao giữa thời kỳ Bạc và thời kỳ Đồng. 
Giống như có sự chuyển giao giữa thế giới cũ và thế giới mới. Vì 
thế, cũng có sự chuyển giao giữa hai thời kỳ. Giờ đây có quá 
nhiều đau khổ và nhiều bệnh tật trong vương quốc của Ravan. 
Đây được gọi là vương quốc của Ravan. Người ta thiêu đốt Ravan 
mỗi năm. Trong khi đi trên con đường tội lỗi, thì họ trở nên xấu 
xa thói tật. Giờ đây con phải trở nên không còn thói tật. Chính là 
ở đây mà con phải hấp thu các đức hạnh thánh thiện. Mọi người 
đều nhận được quả trái từ hành động của mình. Con không nên 
phạm phải bất kỳ tội lỗi nào vào lúc này. Một đó là vị vua là người 
chinh phục hành động tội lỗi, Vikarmajeet. Và người kia là vị vua 
thực hiện hành động tội lỗi, Vikram. Đây là kỷ nguyên của những 
hành động tội lỗi. Nghĩa là đây là thời kỳ của Ravan, của những 
người xấu xa thói tật. Không có bất kỳ ai hiểu được điều này. Và 
cũng không có bất kỳ ai biết được độ dài của chu kỳ. Thật ra, 
thánh thần là người chinh phục hành động tội lỗi. Trong năm 
nghìn năm thì có hai nghìn năm trăm năm của vua Vikram và hai 
nghìn năm trăm năm của vua Vikarmajeet. Mặc dù những người 
kia nói rằng nửa chu kỳ là của vua Vikram nhưng họ không hiểu 


điều gì cả. Con nói rằng thời kỳ của vua Vikarmajeet bắt đầu từ 


năm một. Rồi sau đó, sau hai ngàn năm trăm năm, thì kỷ nguyên 
của vua Vikram bắt đầu. Thời kỳ của vua Vikram giờ đây sắp kết 
thúc và con đang trở thành vua và nữ hoàng. Con sẽ trở thành 
người chinh phục những hành động tội lỗi. Khi con trở nên như 
thế, thời kỳ của vua Vikarmajeet sẽ bắt đầu. Chỉ các con mới biết 
những điều này. Người ta hỏi con, tại sao bạn lại làm cho Brahma 
ngồi ở đây? Ồ, thế thì tại sao bạn lại bận tâm đến chuyện đó? 
Không phải là người này đang dạy cho chúng tôi. Chúng tôi đang 
học cùng với Shiv Baba và người này cũng đang học cùng với 
Đấng ấy. Đấng đang dạy cho chúng tôi là đại dương kiến thức. 
Người không có hình ảnh. Người không có hình ảnh nghĩa là 
Người không có cơ thể. Người được gọi là đấng vô thể. Tất cả 
những linh hồn vô thể đều cư ngụ ở nơi ấy. Rồi sau đó, các linh 
hồn đi xuống đây và có cơ thể hữu hình. Mọi người đều nhớ đến 
Người Cha tối cao, linh hồn tối cao, Người là Người Cha của các 
linh hồn. Người Cha đời thường thì sẽ không được gọi là tối cao. 
Đây là điều cần được hiểu. Học sinh ở trong trường thì chú ý đến 
việc học của mình. Khi ai đó trở thành luật sư và đạt được vị trí, 
việc học của người ấy kết thúc. Không phải là người ấy vẫn tiếp 
tục học sau khi trở thành luật sư. Không phải việc học của người 
ấy kết thúc. Con cũng không cần học sau khi con trở thành thánh 
thần. Vương quốc của thánh thần tiếp tục trong suốt 2.500 năm. 
Chỉ các con mới biết những điều này. Sau đó con phải giải thích 
cho người khác. Con cũng nên quan tâm đến việc con có thể được 
gọi là giáo viên như thế nào đây nếu con không dạy cho người 


khác. Tất cả các con đều là giáo viên. Bởi vì con là con của Người 


Thây, cho nên tất cả các con đều phải trở thành người thầy. Vì 
vậy, cần có bao nhiêu người thầy để dạy kiến thúc này đấy? 
Giống như Người Cha là Người Thầy, là Satguru. Tương tự như 
vậy, con cũng là người thầy. Con cũng là satguru, là con của vị 
Satguru. Những người kia thì không phải là satguru. Họ là guru, 
là con của guru. Sat có nghĩa là sự thật. Bharat từng được gọi là 
vùng đất của sự thật. Còn đây là vùng đất của sự giả dối. Chỉ có 
Baba thiết lập nên vùng đất của sự thật. Người là Sai Baba đích 
thực. Khi Người Cha thật sự đến, thì những người giả dối cũng 
xuất hiện. Được nhớ đến rằng, cơn bão sẽ đến, con thuyền sẽ 
chòng chành lắc lư, nhưng nó sẽ không chìm. Được giải thích cho 
con rằng, nhiều cơn bão của Maya sẽ đến, con không được e sợ 
chúng. Các ẩn sĩ thì không bao giờ nói với con, những cơn bão 
của Maya sẽ đến. Họ không biết, họ sẽ đưa con thuyền vượt qua 
đâu. Con thì biết rằng, con không thể nhận được sự cứu rỗi bằng 
cách thờ cúng. Con người tiếp tục đi xuống. Mặc dù họ nói, 
Thượng Đế đến và trao cho họ quả trái cho việc là thờ cúng của 
họ. Thờ cúng chắc chắn phải được thực hiện. Achcha, Thượng Đế 
đến và trao quả trái thờ cúng nào đây? Chắc chắn người sẽ trao 
ban sự cứu rỗi. Con người nói điều này, nhưng họ không biết 
Người sẽ trao khi nào hoặc bằng cách nào? Nếu con hỏi bất kỳ ai, 
họ sẽ nói rằng, việc đó đã tiếp tục mãi mãi. Việc đó đã tiếp tục từ 
thời xa xưa. Khi nào thì họ bắt đầu thiêu đốt hình nộm của 
Ravan? Họ sẽ nói rằng, từ lúc bắt đầu của thời gian. Khi con giải 
thích cho họ, họ nói rằng, kiến thức của con là mới. Nhưng ai 


hiểu điều này vào chu kỳ trước, sẽ nhanh chóng hiểu nó. Con hãy 


để Brahma sang một bên. Sinh nhật của Shiva diễn ra. Và người 
ta để cập đến điều này như là Shiv Ratri, đêm của Shiva. Người 
Cha giải thích, kiếp sinh của Ta thì thánh thiện và độc đáo. Ta 
không nhận lời kiếp sinh giống như con người bình thường, bởi vì 
tất cả họ đều nhận lời kiếp sinh thông qua bụng mẹ. Họ trở thành 
con người có cơ thể, còn ta thì không đi vào bụng mẹ. Không ai 
ngoại trừ Người Cha tối cao, linh hồn tối cao, đại dương kiến 
thức, có thể trao kiến thức này. Không con người nào có thể được 
gọi là đại dương kiến thức. Lời ca ngợi này chỉ thuộc về một đấng 
vô thể mà thôi. Người Cha vô thể dạy và giải thích cho con, linh 
hồn. Con đã trở nên ý thức cơ thể trong khi diễn phần vai của con 
trong vương quốc của Ravan. Kiến thức dạy rằng chính linh hồn 
làm mọi việc thì bị quên đi. Đây là các cơ quan thể lý. Còn tôi là 
linh hồn. Nếu tôi muốn, tôi có thể làm cho các cơ quan thể lý này 
hoạt động hay là không. Trong thế giới vô thể thì linh hồn ở đó 
không có cơ thể. Giờ đây con biết về ngôi nhà của con. Những 
người kia thì xem ngôi nhà là thượng đế. Họ là những người có 
kiến thức về yếu tố Brahm, yếu tố ánh sáng và các yếu tố vật 
chất khác. Họ nói chúng ta sẽ tan vào yếu tố Brahm, yếu tố ánh 
sáng. Nếu họ nói rằng họ sẽ cư ngụ ở yếu tố Brahm, thì thượng 
đế sẽ là tách biệt. Nhưng họ lại xem yếu tố Brahm là thượng đế. 
Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Thậm chí họ còn quên 
cả Người Cha. Liệu rằng con không nhớ đến Người Cha, đấng mà 
làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới bởi vì Người là đấng 
tạo nên thiên đường hay sao? Giờ đây con chính là Brahmin thuộc 


về thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất. Giờ đây con đang trở thành 


con người hướng thượng nhất. Những người thấp kém nhất thì 
cúi đầu trước những người cao quý nhất. Người ta đi đến đền thờ 
của các vị thần, hát lên thật nhiều lời ca ngợi. Giờ đây con biết 
rằng chúng ta đang trở thành thánh thần một lần nữa. Đây là 
điều hết sức đơn giản. Hình ảnh đa hình dáng đã được giải thích 
cho con. Cũng có chu kỳ đa dạng các hình thái. Những người kia 
thì chỉ nhớ đến Brahmin, thánh thần và chiến binh. Con có hình 
ảnh của Lakshmi và Narayan nữa. Người Cha đến và sửa sai cho 
mọi người. Người cũng đang sửa sai cho con bởi vì bất cứ điều gì 
con đã làm trên con đường thờ cúng, từ kiếp này đến kiếp khác 
thì đều là sai. Đó là lý do vì sao con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. 
Đây là thế giới sai trái. Chẳng có gì ngoài đau khổ ở đây, bởi vì 
đây là vương quốc của Ravan. Tất cả đều xấu xa, thói tật. Vương 
quốc của Ravan thì sai trái, trong khi vương quốc của Rama thì 
đúng đắn. Đây là thơì kỳ sắt, và kia là thời kỳ vàng. Đây là điều 
phải được hiểu. Con đã bao giờ nhìn thấy Đấng ấy cầm bất kỳ 
quyển kinh nào không? Người đã trao cho con kiến thức của 
Người, và Người cũng đã trao cho con lời giải thích về sự sáng 
tạo. Nhưng ai học kinh sách? Truyền đạt lại kinh sách cho người 
khác, thì có kinh sách trong trí tuệ của họ. Vì thế, đấng ban tặng 
niềm hạnh phúc cho tất cả là một Shiv Baba. Chỉ có Người là 
Người Cha cao quý nhất. Người được gọi là Người Cha tối cao, 
linh hồn tối cao. Người Cha vô hạn chắc chắn trao cho con của 
thưà kế vô hạn. Con đã trở thành cư dân của thiên đường cách 
đây năm nghìn năm, và giờ đây con là cư dân của địa ngục. Trong 


vương quốc của Ravan cũng thế, có hoàng đế và nữ hoàng. 


Những người kia thì giàu có, những người khác thì ít giàu có hơn. 
Họ không thể nào được gọi là những người thuộc về triều đại mặt 
trời hoặc triều đại mặt trăng. Trong số họ thì những người giàu 
nhận được tước hiệu là hoàng đế. Những ai ít giàu hơn thì nhận 
được tước hiệu là vua. Bây giờ đây là sự cai trị giữa con người với 
con người. Không có vị chúa tế hay chủ nhân nào cả. Các thần 
dân từng xem vua của mình là người cho ởi, là người trao tặng 
thực phẩm. Nhưng giờ đây, việc đó đã biến mất. Giờ đây, con hãy 
nhìn vào tình trạng của con người. Có quá nhiều đánh nhau và 
tranh cãi với nhau. Giờ đây, con có toàn bộ kiến thức này từ lúc 
bắt đầu cho đến kết thúc trong trí tuệ của con. Người Cha đấng 
sáng tạo, giờ đang ở đây theo cách thực tế. Rồi sau đó, một câu 
chuyện được tạo nên dựa trên ký ức này, trên con đường thờ 
cúng. Giờ, con cũng đang ở đây theo cách thực tế. Con sẽ cai trị 
trong suốt nửa chu kỳ. Sau đó, nó sẽ trở thành một câu chuyện. 
Những hình ảnh về con thì vẫn còn. Con hãy hỏi bất kỳ ai xem. 
Những người kia đã cai trị khi nào? Họ sẽ trả lời rằng, cách đây 
hàng trăm nghìn năm. Các ẩn sĩ thì thuộc về con đường cô lập, 
tách biệt. Con thì thuộc về con đường gia đình thanh khiết. Sau 
đó, con đi vào con đường gia đình ô trọc. Không ai biết về tìm 
hạnh phúc của thiên đường. Còn ai trên con đường cô lập, tách 
biệt thì không thể nào dạy bất cứ điều gì về con đường gia đình. 
Trước kia, họ từng ở trong rừng. Và họ có sức mạnh ấy. Thức ăn 
từng được mang đến cho họ ở trong rừng. Còn giờ đây, họ không 
còn sức mạnh ấy nữa. Tương tự như thế, con từng có sức mạnh 


cai trị ở đó. Nhưng rồi sức mạnh ấy ở đâu? Con cũng chính là 


những người ấy, phải không nào? Con không còn có sức mạnh ấy 
nữa. Lối sống nguyên thủy của người dân Bharat giờ đây không 
còn tồn tại. Giờ đây có lối sống tha hóa sai trái. Người Cha nói, 
Ta đến và thực hiện sự thiết lập nên một lối sống chân chính 
đúng đắn và kết thúc đi sự tha hóa sai trái về lối sống. Ta đưa 
những ai trở nên tha hóa sai trái trong chính lối sống tôn giáo 
của họ quay trở về với tôn giáo lối sống đúng đắn. Còn tất cả còn 
lại sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, Người Cha giải thích cho con rằng, 
con hãy trao cho mọi người lời giới thiệu về Người Cha. Chỉ 
Người Cha được gọi là đấng loại bỏ đau khổ, là đấng ban tặng 
niềm hạnh phúc. Chỉ khi con trở nên thật bất hạnh thì Người Cha 
đến làm cho con trở nên hạnh phúc. Vở kịch này mãi mãi được 


định sẵn. 


Achcha. 


Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ 
lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi 
sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, người Cha linh hồn cúi 


chào những đứa con linh hồn. 


Trọng tâm thực hành: 


1. Để trở thành người hướng thượng nhất vào thời kỳ Chuyển 
giao hứa hẹn nhất, hãy nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Con đã 
tìm thấy Người Cha thật sự, vì thế con đừng thực hiện bất kỳ 
hành động sai trái nào. 


2. Đừng e sợ những cơn bão của Maya. Liên tục nhớ rằng con 
thuyền của sự thật có thể chòng chành nhưng nó sẽ không chìm. 


Con hãy trở thành satguru, con của Satguru, và đưa con thuyền 
của mọi người vượt qua. 


Lời chúc phúc: 


Mong con là linh hồn thực nghiệm với các tiện ích và trở nên 
chiến thăng đối với các tiện ích băng cách thực hiện nỗ lực tâm 
linh có yoga dễ dàng. 


Trong khi có mọi tiện ích và thực nghiệm với chúng, đừng để 
trạng thái yoga của con chao đảo. Là yogi và thực nghiệm thì 
được gọi là tách rời. Trong khi là công cụ và có được mọi thứ, con 
hãy giải thoát bản thân mình khỏi bị lôi cuốn vào bất cứ điều gì 
và thực nghiệm. Nếu con có bất kỳ ham muốn nào, những ham 
muốn ấy sẽ không để cho con trở nên tốt, và thời gian của con sẽ 
bị tiêu tốn cho việc nỗ lực. Vào lúc đó, mặc dù con cố gắng duy 
trì nỗ lực tâm linh, nhưng các tiện ích sẽ lôi cuốn, hấp dẫn con. 
Vì thế, hãy là linh hồn thực nghiệm, và bằng cách thực hiện nỗ 
lực tâm linh có yoga dễ dàng, con chiến thắng đối với các tiện 
ích, nghĩa là đối với vật chất. 


Khẩu hiệu: 


Giữ mình hài lòng và làm cho mọi người hài lòng chính là trở 
thành viên ngọc hài lòng. 


